10/8/2019 Quỹ NAFOSTED và các công bố trên hệ thống xuất bản của Nature, Science: Quả ngọt đầu mùa 





Quỹ NAFOSTED và các công bố trên hệ thống 
xuất bản của Nature, Science: Quả ngọt đầu 
mùa 

Hồ Mạnh Toàn - Trung tâm Nghiên cứu Xã hội liên ngành ISR Trường Đại học Thành Tây, Hà Nội 


toan.ho@thanhtay.edu.vn 
24/09/2018 11:25 


10 công bố đáng tự hào và đang góp phần làm nên uy tín cho NAFOSTED thời gian gần đây 
đều nằm trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và hầu hết là kết quả của hợp tác 
quốc tế. 


Với sứ mệnh quốc gia thúc đẩy sự tiến bộ khoa học và công nghệ, phục vụ đời sống con người, các quỹ 
nghiên cứu khoa học quốc gia cũng như các quỹ tài trợ khoa học tư nhân / cộng đồng luôn mong muốn 
những sản phẩm do mình tài trợ có thể công bố trên các ấn phẩm chất lượng cao, của những nhà xuất 
bản hạng nhất. 


Một lý do quan trọng đó là ngoài việc nâng cao vị thế và hình ảnh của quỹ, những công bố chất lượng 
cao nhất còn giúp xã hội và chính phủ có thông tin để đánh giá đúng đóng góp của công việc tài trợ đối 


với sự tiến triển của nền khoa học. 


Ở khía cạnh này, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) của Việt Nam cũng 
không phải là ngoại lệ. Đặc biệt là trong bối cảnh của một nước đang phát triển, hiệu quả từ chi phí đầu 
tư cho nghiên cứu khoa học chắc chắn là một yếu tố luôn được chú ý [1]. 


Hiện nay, tiêu chuẩn công bố quốc tế của quỹ NAFOSTED được dựa theo hai danh mục ISI Clarivate 
Web of Science và Scopus - hai cơ sở dữ liệu về tạp chí khoa học hàng đầu thế giới và hầu hết các tạp 
chí hạng nhất đều nằm trong hai danh mục này. Tuy nhiên, trên thế giới, ngành xuất bản khoa học đã 
có lịch sử lâu đời với hai tạp chí đầu tiên ra mắt từ năm 1665. Chính vì thế, có những tạp chí đã trở 
thành tượng đài như Nature (Hệ số tác động JIF 41.577), Science (37.205), PNAS (9.661), The Lancet 
(45.217) hay New England Journal of Medicine (79.258). 


Bên cạnh đó, phần đông thế giới xuất bản là các hệ thống, có tính bổ trợ lẫn nhau. Do đó, bên cạnh 
Science thì AAAS cũng có những ấn phẩm như Science Advances (11.51), Science Robotics. Tương tự, 
bên cạnh Nature thì NXB Nature Research còn có Nature Communications (12.353), Nature Materials 
(39.235), Scientific Reports (4.122), Scientifiíc Data (5.305), v.v... 


khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/quy-nafosted-va-cac-cong-bo-tren-he-thong-xuat-ban-cua-nature-science-qua-ngot-dau-mua/2018092409046826p... 


1/4 


10/8/2019 Quỹ NAFOSTED và các công bố trên hệ thống xuất bản của Nature, Science: Quả ngọt đầu mùa 


Điều khiến các tạp chí, hệ thống này trở thành những tượng đài tiên phong hoàn toàn không nằm ở con 
số Journal Impact Factor (Web of Science) hay CiteScore (Scopus), mà nằm ở sứ mệnh, mục tiêu và 
cam kết chất lượng khoa học, thông qua chất lượng biên tập và bình duyệt. 


Kết quả của hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật 


Cho đến nay, tuy chưa nhiều, nhưng chúng ta cũng có thể liệt kê các công trình được NAFOSTED tài trợ 
công bố trên các hệ thống này như danh sách dưới đây: 


(e1 aT ugo) 
(®)9)-Ì00=1o|-ip|e- 


Tên đơn vị 
[e0IVNs|0F-]a NeWƑ-' 
Iý-[efls11-Ns1e)99)) 
Việt 


TT Tên công trình 


AF-[olsiL-' 




















khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/quy-nafosted-va-cac-cong-bo-tren-he-thong-xuat-ban-cua-nature-science-qua-ngot-dau-mua/2018092409046826p... 


1 New ZMPSTE24 Navarro, ẲC. Viện Nghiên European 2014 Xin phép sử 
(FACE1) mutations L., Esteves- cứu Hệ Gen Journal of dụng lại nội 
in patients affected  Vieira, V., (Viện HL Human_ Genetics dung bài viết 
with restrictive Courrier, S., KH&CNVN), (Nature) thông qua 
dermopathy or Boyer, A., Viện VỆ sinh RightsLink. 
related progeroid Nguyen, T. dịch tê trung 
syndromes and D., Meinke, ương 
mutation update lê T & 

Lagerstedt, 
K. 

2 Linking rapid Anthony, E. Viện Địa lý Scientific 2015 Creative 
eroson of the 1., Brunier, Tài nguyên Reports (Nature) Commons 
Mekong River delta G., Besset, (Viện HL Attribution 4.0 
to human activities M., Goichot, KH&CN VN) International 

M., License 
Dussouillez, 

P., & Nguyen, 

V.L. 

3 Large-scale Susoy, V., Viện Sinh  Science 2016 Creative 
diversification Herrmamn, thái và Tài Advances Commons 
without genetic M., Kanzaki, nguyên Sinh (Science) Attribution- 
isolation in N., Kruger, Vật (Viện HL NonCommercial 
nematode M., Nguyen, KH&CN VN) license 
symbionts of figs G5 N., 

Rödelsperger, 
GỀ ấn & 
Sommer,  R. 
J. 

4 — Batrachochytrium Laking, A. E., Bảo Tàng Scientific 2017 Creative 
salamandrivorans is Ngo, H. N., Thiên nhiên Reports (Nature) Commons 
the predominant Pasmans, F., Việt Nam Attribution 4.0 
chytrid fungus ¡in Martel, A., & (Viện HL International 
Vietnamese Nguyen, T.T. KH&CN VN) License 
salamanders 
Entanglement of Rab, A. S., Viện Vật lý Nature 2017 Creative 
photons ¡in their Polino, E., (Viện HL  Communications Commons 
dual  wave-particle Man, Z. X.,, KH&CN VN) (Nature) Attribution 4.0 
nature ANn),  ÑL - l5, International 

)4IEl›.. 3a... dạ License 

Spagnolo, N., 

` & 

Sciarrino, F. 
Simultaneous Man, Z. X., Viện Vật lý Scientific 2017 Creative 
observation of Xia, Y. J, & (Viện HL  Reports (Nature) Commons 
particde and wave An,N.B. KH&CN VN) Attribution 4.0 


2/4 


10/8/2019 


Quỹ NAFOSTED và các công bố trên hệ thống xuất bản của Nature, Science: Quả ngọt đầu mùa 


behaviors of International 
entangled photons License 

7 Density functional Vo, Q. V, Trường ĐH Scientific 2018 Creative 
theory study of the Nam, P. C., Tôn Đức Reports (Nature) Commons 
role of benzylic Van Bay, M., Thắng, ĐH Attribution 4.0 
hydrogen atoms in Thong, N.M., Đà Nẵng, ĐH International 
the antioxidant Cuong,N.D., Huế License 
properties of & Mechler, A. 
lignans 

8 Controlled Defect Tran, M. C., Trường ĐH Scientific 2018 Creative 
Based Ultra Le, D. H., SP HN, Reports (Nature) Commons 
Broadband Full- Pham, V. H., Trường ĐH Attribution 4.0 
sized Metamaterial Do, H. T, Le, Mỏ Địa chất International 
Absorber D. T, Dang, HN, Viện KH License 

H. L, & Vu, Vật liệu và 

B:E: Viện Vật lý 
(Viện HL 
KH&CN Việt 
Nam) 

9 Minor hysteresis  Quach, D. T, Trường ĐH Scientific 2018 Creative 
patterns with a Pham, D. T, Giao thông Reports (Nature) Commons 
rounded/sharpened  Ngo, D. T, Vận tải HN, Attribution 4.0 
reversing behavior Phan, T. L., Trường ĐH International 
in ferromagnetic Park, S. Y, Công nghệ License 
multilayer Lee, S. H., & (ĐHQGHN) 

Kim, D.H 

10 Ultra- Khuyen, B. Viện KH Vật Scientific 2018 Creative 
subwavelength X., Tung, B. liệu (Viện HL Reports (Nature) Commons 
thickness for S., Kim, Y. J, KH&CN VN) Attribution 4.0 
dual/triple-band Hwang, J1. S., International 
metamaterial Kim, K, W„ License 
absorber at very Rhee, J. Y,... 
low frequency & Lee, Y. 


Trong đó, Nature Communications là tạp chí có hệ số tác động JIF cao nhất (12.353) và Scientific 
Reports là địa chỉ quen thuộc nhất (7/10 công bối. 


Hầu hết các nghiên cứu đều là hợp tác quốc tế và chỉ có duy nhất nghiên cứu "Controlled Defect Based 
Ultra Broadband Full-sized Metamaterial Absorber" được tài trợ toàn phần bởi NAFOSTED và cũng là 
nghiên cứu duy nhất không có tác giả quốc tế. Các nghiên cứu còn lại đều được hỗ trợ hoặc tài trợ một 
phần bởi các tổ chức quốc tế. 


Cả 10 tác phẩm đều được xuất bản Open-Access với 9/10 tác phẩm đạt chuẩn Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (chuẩn về dữ liệu mở mới nhất hiện nay). Hơn thế nữa, nghiên cứu 
"*Entanglement of photons in their dual wave-particle nature” trên tạp chí Nature Communications còn 
đi một bước xa hơn; các tác giả đã công khai dữ liệu và báo cáo phản biện. Điêu này cho thấy quỹ 
NAFOSTED và các tác giả công trình công bố cũng như các đơn vị chủ quản đang có hướng đi đúng đắn, 
phù hợp với xu hướng khoa học mở của khoa học thế giới hiện nay [2,3]. 


Tuy nhiên, có thể thấy thực tế 10 công bố đáng tự hào và đang góp phần gây dựng truyền thống 
NAFOSTED liệt kê ở trên đều nằm trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (vật lý, sinh học, 
địa lý). Đây đều là những lĩnh vực chuyên môn có truyền thống lâu đời và có lịch sử hợp tác quốc tế. 
Một điểm lưu ý khác là các công trình công bố chủ yếu mới chỉ xuất hiện trong khoảng 2 năm gần đây 
(7/10 công trình công bố trong 2017 và 2018). Chúng ta cùng hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều công 
bố hơn từ các tác giả người Việt, đặc biệt là các nhóm hoàn toàn Việt Nam có bài công bố trên hệ thống 


khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/quy-nafosted-va-cac-cong-bo-tren-he-thong-xuat-ban-cua-nature-science-qua-ngot-dau-mua/2018092409046826p... 3/4 


khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/quy-nafosted-va-cac-cong-bo-tren-he-thong-xuat-ban-cua-nature-science-qua-ngot-dau-mua/2018092409046826p... 


10/8/2019 Quỹ NAFOSTED và các công bố trên hệ thống xuất bản của Nature, Science: Quả ngọt đầu mùa 


xuất bản của Nature và Science do NAFOSTED tài trợ. 
Tham khảo: 


[1] Vuong, Q. H. (2018). The (ir)rational consideration of the cost of science in transition economies. 
Nature Human Behaviour, 2(1), 5, DOT:10.1038/s41562-017-0281-4. < 
https://www.nature.com/articles/s41562-017-0281-4 > 


[2] Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A.,... & 
Bouwman, J. (2016). The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. 
Scientific Data, 7 160018, DOI:10.1038/sdata.2016.18. < 
https://www.nature.com/articles/sdata201618 > 


[3] Editorial. (2017). Open for business. Scientific Data, 4, 170058, DOI:10.1038/sdata.2017.58. < 
https://www.nature.com/articles/sdata201758 > 


Hồ Mạnh Toàn - Trung tâm Nghiên cứu Xã hội liên ngành TSR Trường Đại học Thành Tây, Hà 
Nội toan.ho@thanhtay.edu.vn 


4/4 


